


Cai lươi 

Ga Siéu 

Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Cái lưỡi 


Ga Siéu 


Cai lưỡi 





Ngày xưa có một ông vua nước Ai Cập gửi cho nhà hiền triến 
Bias một con vật vừa quí lại vừa hiếm để tế lễ các thần 
minh. Thế nhưng ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền 
triến một vố, bèn phán : 

- Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì 
vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quí hiếm ấy. 

Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái 
lưỡi mà trao cho ông vua. 

Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng : 

- Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời 
cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng. 

Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra 
tiếng nói. Hồi tôi còn bé, mẹ gã thường răn đe : 

- Con mà chửi tục, thì cái lưỡi sẽ thụt vào trong cổ, để rồi từ 
rày mà đi cho đến lúc rình xinh thì sẽ chẳng còn nói năng 
được nữa ! 


Hay : 

- Con mà chửi tục, ông ba bị nghe thấy, thì ông ay sé cắt 
ngay cái lưỡi để xơi...tái. 

Và như chúng ta đã thấy : 

- Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho 
người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước 
muốn thầm kín ấp ủ tận đáy tâm can tỳ phế, nhờ đó bắc lấy 
một nhịp cầu cảm thông. 

Chính vì thế, mấy ông triết gia đã phát biểu : 

- Người là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói. Sông có 
thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy ngàn đời vẫn 
không thây đổi. 

Một kẻ câm ú a ú ớ, diễn tả bằng cử điệu thật là vất vả và 
người không quen cũng khó mà hiểu được những cử điệu 
“búa xua” ấy. 

Tuy nhiên, cái lưỡi cùng với lời nói lại là điều chúng ta 
thường hay vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp 
phạm bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ với ai. 

Do đó Kinh thánh đã bảo : 

- Số người chết vì cái lưỡi thì nhiều hơn số người ngã gục vì 
gươm giáo ngoài chiến trường. 

Và tục ngữ dân Ăng lê cũng xác quyết : 

- Không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi. 

Trước hết là trong lãnh vực gia đình. 

Nhiều khi sóng gió nổi lên chỉ vì một lời nói nóng nảy và 
thiếu tế nhị. 

Có một chị vợ cặm cụi nhổ cỏ ở thửa ruộng sau nhà. Theo sự 
phân công thì hôm đó anh chồng đóng vai té gia nội trợ. Và 


thế là anh chồng bèn trổ mấy món ruột của minh để lấy 
điểm “mí” bà xã. 

Mồ hôi mồ kê chảy xuống ròng ròng. Khi đã nấu nướng xong, 
yên chí nhớn và hớn hở bắn một điếu thuốc lào, anh chồng 
mới sai đứa con nhỏ ra mời mẹ. 

Đứa bé chạy tới và nói : 

- Bu ơi bu, bố bảo về ăn cơm. 

Chẳng nói chẳng rằng, chị vợ vẫn cứ lặng lẽ nhổ cỏ. 

Đứa bé trở về, mặt xụ xuống như bánh bao chiều. 

Một lúc sau, anh chồng lại sai đứa khác ra mời, nhưng chị vợ 
vẫn cứ nin thinh cam cui nhổ cỏ. 

Đứa bé trở về, mặt xìu xìu như trái bóng xì hơi. 

Dường như không chờ đợi được nữa, vả lại sợ thức ăn để lâu 
sẽ nguội và mất ngon, nên lát sau anh chồng liền sai đứa út 
ra mời, ông cười ruồi và thầm nghĩ trong bụng : 

- Quá tam ba bận. Ba keo mèo phải mở mắt đứt đuôi con 
nòng noc chứ còn gi. 

Thế nhưng lần thì chị vợ lại tỏ ra tức tối. Chị ta đứng lên. Hai 
tay chống nạnh. Mắt long còng cọc như một tia chớp. Miệng 
hét toáng chẳng khác gì sư tử rống : 

- Bố con mày có hốc thì cứ việc hốc đi. 

Trước sự nổi tam bành của chị ta, đứa út run cầm cập, ba 
chân bốn cang vội chạy về méc bố. 

Đến đây thì chuyện phải đến ắt sẽ đến. Sau khi nhổ hết đám 
cỏ bợ, chị vợ đủng đỉnh về nhà. Thế nhưng vừa mới tới sân 
thì hàng xóm đã phải nghe thấy những tiếng kêu la thất 
thanh : 

- Ối giời ơi ! Ối đất ơi ! nó đánh tôi, nó giết tôi, làng nước ơi, 


cứu tôi với... 

Rồi thì nồi niêu soong chảo, chổi cùn rế rách, mâm bàn chén 
đĩa cùng với những thứ cao lương mỹ vị thi nhau bay ra 
ngoài sân, bởi sức người chịu đựng có hạn. Và lúc này đến 
lượt anh chồng đang nổi máu yêng hùng, đùng đùng nổi 
trận lô đình như Trương Phi ! 

Giá như chị vợ biết nhún nhường và tế nhị một chút trong lời 
nói của mình thì đâu đến nỗi xảy ra sự việc đáng tiếc kể 
trên. Còn thân thể “liễu yếu đào to” của chị ta đâu đến nỗi 
tim bam và lãnh đủ những thứ cú thượng cang chân hạ cẳng 
tay của đức ông chồng, “vai năm thước rộng, thân mười 
thước cao”, như vóc dáng của anh chàng Từ Hải trong 
truyện Kiều ! 

Bởi đó, tục ngữ đã dạy : 

- Chồng giận thì vợ làm lành 

Miệng cười tươi hỏi rằng anh giận gì. 

- Chồng giận thì vợ bớt lời 

Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. 


Còn nếu ông cũng ghê bà cũng gớm, thì chắc chắn phải kết 
thúc bằng xô xát, bằng tan hoang và đổ vỡ. 

- Bên thẳng thì bên phải chùng 

Hai bên đều thẳng thì cùng đứt dây. 

- Bên giận thì bên phải lùi 

Hai bên cùng giận thì... dùi nó quăng. 


Cho nên, muốn gia đình được êm ấm thì phải biết nhường 
nhịn và tha thứ : 


- Một su nhịn là chin sự lành. 

Đồng thời phải biết phát ngôn cho êm dịu và tế nhị, bởi vì : 
- Lời nói chẳng mất tiền mua 

Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


Tiếp đến là trong tương quan xã hội, trong mối liên hệ với 
người khác. 

Hẳn rằng, đã có lần chúng ta bực bội tức tối trước những 
luồng dư luận xuyên tạc, trước những miệng lưỡi thâm độc 
và xảo trá của người đời. Bởi vì dư luận vẫn thường là luận 
dư, lời đôn thổi bao giờ cũng phóng đại tô màu, chẳng biết 
đâu mà lường : 

- Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. 


Hay như ca dao đã diễn tả : 

- Ở sao cho vừa lòng người 

Ở rộng người cười ở hẹp người chê 

Cao chê ngóng, thấp chê lùn 

Béo chê béo trục béo tròn 

Gây chê xương sống, xương sườn hở ra. 


Tuy nhiên, chúng ta không thể nào sống cu ky, đơn độc, lẻ 
loi như một hòn đảo giữa biển khơi hay như một pháp đài 
biệt lập. Trái lại, sống là sống là sống với người khác. Và 
trong cuộc sống chung này, chúng ta không thể tránh đi cho 
hết những va chạm, những bực bội, những buồn phiền. 

Nếu biết dùng những lời nói ôn tồn, chúng ta sẽ hóa giải 
được những thù oán, triệu tiêu được những giận hờn, bởi vì 


mật ngọt chết ruồi. Người ta có thể giết được nhiều ruồi chi 
bằng một giọt mật, còn hơn là bằng cả một thùng dấm 
chua. 

Một lời thiếu ý thức được sánh ví như một lon dầu đổ vào 
lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủy hết tình ruột thịt 
cũng như nghĩa bà con lối xóm. 

Một lời nói vu oan có thể làm người khác mất hết tiền bạc, 
mất hết danh dự, tiêu tan sự nghiệp để rồi thân bại danh liệt 
và đi vào thế giới lao tù. 

Sau cùng là trên bình diện cá nhân. 

Như chúng ta đã biết : 

- Lòng đầy thì mới tràn ra ngoài. 

Dựa vào lời nói, người khác có thể biết được phần nào tâm 
hồn chúng ta. Dựa vào lời nói, thiên hạ sẽ đánh giá con 
người và nhận rõ bộ mặt thực của chúng ta. 

Nếu chúng ta nói những điều hữu lý, thiên hạ sẽ cho chúng 
ta là người tài giỏi và khôn ngoan. Nếu chúng ta nói những 
điều vô lý, thiên hạ sẽ cho chúng ta là kẻ ngu ngốc và dại 
khờ. Nếu chúng ta nói những điều xằng bậy, thiên hạ sẽ cho 
chúng ta là kẻ tầm phao và lao khoét. 

Được yêu mến và kính trọng hay bị khinh bỉ và ghét bỏ một 
phần lớn là do bởi cái lưỡi và lời nói của chúng ta. 

Như thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc 
hình thành uy tín và thế giá của mọi người, như một câu 
danh ngôn đã bảo : 

- Lưỡi người khôn ngoan tạo nên danh dự, còn mồm kẻ ngu 
dại gây đổ vỡ tan hoang. 


Bởi đó, phải biết dan do cân nhắc, dé tránh đi những lời lộng 
ngôn xúc phạm đến Đấng Tối Cao, những lời chua cay độc 
địa nhằm hạ nhục uy tín người khác, cũng như những lời côc 
can tục tĩu làm hoen ố những tâm hồn đơn sơ trong trắng, 
đồng thời bôi nhọ chính bản thân mình, vì ngậm máu phun 
người dơ miệng mình. 

Như thế, nếu không biết sử dụng cái lưỡi cho đúng đắn, thì 
lời nói sẽ là nguồn ngốc phát sinh rất nhiều giống tội thay vì 
là một phương tiện giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần 
nhau. 

Êsôpe là một tên lô lệ, nhưng lại được ông chủ tên là Santô 
rất yêu mến và kính trọng. 

Ngày kia có khách đến chơi, ông chủ sai Êsôpe ra chợ mua 
thức ăn, nhưng không bảo là mua những thứ gì. Êsôpe bèn 
dinh về đủ các thứ lưỡi : lưỡi lợn, lưỡi bò và lưỡi ngựa... để 
nấu nướng. 

Lạ miệng nên xơi ngon. Ông chủ và khách khứa đều hài lòng 
về tài bếp núc của Êsôpe. Rồi khen lấy khen để. 

Lần sau cũng có khách, ông chủ lại sai Êsôpe đi chợ và cũng 
không dặn phải mua những gì, Êsôpe cũng lại dinh về toàn 
những lưỡi là lưỡi, chỉ khác ở cách chế biến và thêm bớt gia 
VỊ. 

Thấy vậy, ông chủ rất đỗi ngạc nhiên, còn Êsôpe thì kính 
cẩn làm một màn lý luận, bàn về cái lưỡi như sau : 

- Phàm ở trên đời này, mọi sự tốt hay xấu, lợi hay hại... tất 
tật đều do bởi việc sử dụng cái lưỡi một cách khôn khéo hay 
vụng về. 

Chính nhờ vậy, mà Êsôpe được chủ yếu mến và sau này 


được giải thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. 

Ý thức được tầm mức quan trọng của cái lưỡi là như vậy, 
chúng ta hãy lắp đặt một cái phanh vào miệng, để những 
lúc ngứa mồm, muốn phát ngôn bừa bãi, thì biết “sì tốp” lại 
đúng nơi và đúng lúc. 

Viết tới đây, gã bèn nhớ tới lời khuyên của người xưa, đó là : 
- Hãy ngoáy lưỡi bảy lần trước khi nói 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Suu tam: Thanh Van 

Nguồn: Thu viện toàn cầu 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 11 năm 2007 


